Đời sông là thê. 

Thích Trí Như 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đời sống là thế. 


Thích Trí Như 
Đời sống là thế. 


Con người sinh ra dưới nhiều dạng thức sai biệt của hình 
thể. Có người tuyệt đẹp, có người cực xấu, có người trung 
bình. Trên những hình tướng của cơ thể còn có sự hiện diện 
của tánh khí tức là phần tâm hồn. Có người thành thật, có 
người khôn lanh và mưu trí, có người có trí huệ, đồng thời 
cũng có người ngu đần. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn trong con 
người những số mệnh được an bài. Có người mệnh yểu, có 
người thọ mạng lâu dài, có người thọ mạng trung bình. Rồi 
trong quá trình sống trong cuộc đời có người đang lành 
mạnh bỗng bị tai nạn mang thương tật có người phát hiện ra 
mình đang mang bệnh nan y hay mang lấy những biến dạng 
của cơ thể đưa đến sự chết chóc ngoài ý muốn. 


Ta nhìn thấy số phận con người thật bất định và người ta 
thường an ủi là do trời sanh. Tuy nhiên trên quan điểm Phật 
giáo, không phải trời sanh mà chính là ta đã sanh ra những 
số phận của cuộc đời. Số phận nầy được ghi nhận từ những 
hành nghiệp của quá khứ. Điều này cho thấy trên dòng thác 
sanh tử bất tận, những hành động gì ta tạo ra đều ghi lại 
dấu vết cho kiếp vị lai. Vì vậy giáo lý về nghiệp báo nhân 
quả luân hồi được những tín đồ Phật giáo tin tưởng một cách 
tuyệt đối. Đạo Phật cũng dạy rằng nghiệp dĩ đã lở tạo trong 
quá khứ có thể được tiêu trừ với điều kiện anh phải tu sữa 
tâm hồn và nuôi dưỡng những ước nguyện từ thiện. Điều 
này cho ta thấy đạo Phật rất công bằng , không bao giờ để 


ai phải chịu đựng một sự nghiệt ngả nào nếu người đó biết 
tu tâm dưỡng tánh. Vô minh là nguồn gốc chi phối tất cả. 
Chúng ta phải học hỏi trí tuệ để biết rằng cảnh giới tốt đẹp 
là nơi chúng ta có quyền chọn lựa Ví dụ muốn làm người 
hạnh phúc ta phải học các hạnh hiếu thuận từ bi. Muốn 
sanh cõi trời phải giữ năm giới, muốn thành Phật phải minh 
tâm. Hể minh tâm thì sẽ rỏ nhân quả không còn u mê tự 
nhiên kiến tánh thành Phật. Đó là lời dạy của Như Lai. 


Ngày xưa có hai anh học trò cùng yêu một cô gái xinh đẹp 
tuyệt trần. Cô gái biết mình đẹp nên cũng lựa chọn. Cô 
chọn Giang Tiến Ngọc vì thấy phong cách rất nghệ sĩ của 
chàng. Tình yêu diễn ra thơ mộng và vô cùng đẹp đẻ với 
nhiều kỷ niệm êm ấm. Lưu Hải cũng yêu cô gái nhưng không 
được lọt vào mắt xanh của nàng. Anh ta vốn là một con 
người khôn lanh và nhiều mưu trí. Anh âm thầm xử dụng 
những thủ đoạn đê hèn để chiếm đoạt cô gái. Cuối cùng anh 
thắng lợi. Giang Tiến Ngọc không ngờ Trịnh Uyên Uyên lại dễ 
dàng tin nghe lời đường mật của Lưu Hải hứa hẹn cho nàng 
những ước mơ thú vị. Nàng vốn dễ tin người và sau đó đám 
cưới linh đình được tổ chức. Ngày vui nhất của Lưu Hải cũng 
là ngày đau khổ và thất vọng của Giang Tiến Ngọc. Chàng 
quyết định đi tu để giải quyết nổi bất hạnh riêng tư trong 
tình cảm. Sau nhiều năm tu tập thiền định anh trở nên một 
nhà Sư chững chạt và có nhiều đạo lực. Thầy thường đi khắp 
nơi để giúp đở tâm linh cho nhiều người. 


Một ngày nọ thật tình cờ giữa chợ đời nơi một túp lều tranh 


rách nát Thầy phát hiện ra một người ăn mày đói rách bệnh 
hoạn và dường như sắp chết đến nơi. Động lòng từ bi Thầy 
ra tay cứu giúp. Ngay nơi phút gặp gở đầu tiên Sư Thây đã 
nhận ra gã ăn mày này chính là anh bạn học của mình ngày 
xưa người đã cướp người yêu của mình. Thầy vẫn giữ thái độ 
bình thản và tận tình cứu chữa cho gã ăn mày. Sau đó thầy 
ôn tồn hỏi “Lưu Hải huynh còn nhận ra mình chăng?” Gã ăn 
mày giật nãy mình lên kinh ngạc tại sao vị thầy này biết rỏ 
tên mình. Không để Lưu Hải ngạc nhiên lâu, thầy nói tiếp” 
Tôi là Giang Tiến Ngọc năm xưa chắc anh còn nhớ chứ? Trịnh 
Uyên Uyên lúc này nàng thế nào và tại sao anh trở nên như 
thế nầy? Lưu Hải thật bối rối biết là đang đối diện với cựu 
thù năm xưa. Anh nói trong rung rảy “Nếu anh muốn giết tôi 
thì cứ giết Tôi rất ân hận lỗi lầm quá khứ.” Rồi anh bắt đầu 
kể: “Từ khi dùng nhiều mưu kế quỷ quyệt thâm độc để 
chiếm cảm tình của Uyên Uyên, tôi cứ ngở rằng đang sở hữu 
một hạnh phúc tuyệt vời nhất. Nhưng chỉ: sau hôn lễ có 8 
tháng Uyên Uyên phát hiện ra nàng bị bệnh cùi. Tôi đâu ngờ 
dưới làn da trắng đẹp kia của nàng lại ẩn tàng một căn bệnh 
kinh khiếp. Tôi ra sức chữa trị cho nàng đủ mọi cách, đi khắp 
nơi mà vẫn không bình phục. Nàng bị buột phải sống cách 
biệt để tránh lây nhiểm. Không bau lâu sau tôi cũng chán 
nản và tìm vui nơi Lệ Tinh Thuỷ Giang một góa phụ trẻ. Hay 
tin này Uyên Uyên rất hận tôi, nàng không kìm chế được sự 
ghen tuông nên đã uất ức quyên sinh. Lo tang lễ cho nàng 
xong, tôi bắt đầu một cuộc sống trác táng. Tôi bị đuổi khỏi 
nhiệm sở phụ tá Giám đốc Ngân Hàng Triết Giang và bị ở tù 
vài năm vì đã đánh cắp bạc để vui chơi. Thời gian sau Lệ 


Tỉnh Thuỷ Giang cũng phản bội, từ bỏ tôi trong khi tôi đang 
mang trọng bệnh do quá trình ăn chơi truy lạc. Rời khỏi Triết 
Giang. Tôi lang thang một mình rày đây mai đó một cách vô 
định và miển cưỡng. Số tiền dành dụm đã hết. Lúc này cha 
tôi cũng bị ngồi tù vì cuộc tranh chấp cách mạng văn hoá. 
Nơi bám víu cuối cùng không còn nữa tôi đến thị trấn này 
nơi không ai nhận ra tôi ngày xưa vốn rất thế lực. 

Tôi mặc đồ rách nát xin từng bữa cơm độ nhật và về trú ngụ 
nơi căn chòi hoang vắng này. Sư thầy nghe xong câu 
chuyện bất giác rơi lệ. Tình đời tưởng như vậy mà không 
phải như vậy. Giá ngày xưa Lưu Hải không cướp đoạt Uyên 
Uyên thì người đau khổ nhất là thầy chứ không phải người 
nằm kia. Định mệnh đã hoán cải hai hoàn cảnh sống mà sự 
bẻ bàng kia tràn đày nước mắt. Thầy quay sang Lưu Hải nói. 
“Chuyện đã qua rồi, tôi không hận anh nữa mà rất cám ơn 
anh đã run rủi tôi trở thành một tu sĩ. Chỉ tiếc một điều Uyên 
Uyên chết quá sớm. Đời nàng hãy còn trẻ..... 


Cảm kích trước tấm lòng vị tha khoan dung của Giang Tiến 
Ngọc. Lưu Hải cảm thấy lòng hối hận tràn ngập.Anh quỳ 
xuống khóc nứt nở:” Anh hãy tha tội cho tôi, vì dục vọng 
nhất thời tôi đã làm một việc đê tiện nhất. Nếu anh đã 
khoan thứ cho tôi Tôi nguyện sẽ tìm một ngôi Chùa và quy y. 
Tôi sẽ làm lại tất cả và sống cuộc đời lương thiện. 


Thích Trí Như 


kể lại qua cuốn phim “Giọt Lệ” 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 5 tháng 1 năm 2011 


